72m ` 
Phải lòng em 
Báo Vy 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Phai lòng.em 





Bao Vy 
Phai lòng em 


Nam học lớp 10. 

Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh 
bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm 
chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của 
tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. 
Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ 
hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi 
muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không 
muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi 
cũng không hiểu tại sao. 

Năm học lớp 11. 

Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và 
thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, 
vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh 
em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và 
ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim 
của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định 
đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. 
Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không 
muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi 
cũng không hiểu tại sao. 

Năm cuối cấp. 

Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội man khóa, em 
bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em 
nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để 


nhảy cùng. Nam lớp 7, chúng mình da hứa với nhau là nếu 
cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng 
nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã 
làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở 
bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi 
em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của 
em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như 
thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút 
vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói 
với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là 
bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không 
hiểu tại sao. 

Ngày tốt nghiệp. 

Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã 
là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của 
em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng 
tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi 
như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, 
em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm 
em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN 
TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi 
muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không 
muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi 
cũng không hiểu tại sao. 

Vài năm sau. 

Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô 
bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi 
hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông 


khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như 
thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến 
gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má 
tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi 
không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, 
tôi cũng không hiểu tại sao. 

Lễ tang. 

Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa 
bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong 
buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong 
suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ 
Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh 
không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói 
với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được 
điều đó... Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. 

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh...” 


BẢO VY 
(dịch từ Internet) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Sưu tầm: Trương Phi Bảo 
Nguồn: VNTQ 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 27 tháng 2 năm 2006 


